3 công trình nghiên cứu ân tượng của học giả Việt năm 2017 | Dân trí https://dantri.com.vn/print-20180210094148452.htm 


lofS 


DAN TH Thứ Bảy 17/02/2015 - 06:03 


3 công trình nghiên cứu ấn tượng của học giả Việt năm 2017 


(Dân trí) - Băng niêm say mê và tâm thể nghiên cứu khoa học nghiêm túc, các học giả 
Wiệt là tác gid/đồng tác giả chính những công trình nghiên cứu ân tượng được công bô 
trên các tạp chí uy tín hàng đâu thÊ giới rong năm qua. 


Dưới đây là 3 công trình nghiên cứu ấn tượng được xuất bản trong năm 2017: 
Tiến sĩ Việt tìm ra phương pháp đột phá giải mã sinh học tiễn hóa 


TS. Bùi Quang Minh (sinh năm 1979) và các cộng sự tại Úc, Canada đã tìm ra công cụ 
tin sinh học vượt trội cho phép một cái nhìn mới về tiên hoá. Công trình nghiên cứu 
của anh đã được xuât bản trên tạp chí khoa học uy tín thê giới Nature Methods ngày 
8/5/2017. 








&=" 
`“ 


_ 
À. 


` 
“ 






TS Bùi Quang Minh - đồng tác giả nghiên cứu về phương pháp giải mã sinh học tiến hóa mang tên 
“ModelFinder `. 


TS. Minh hiện đang công tác và giảng dạy tại ĐH tông hợp Vienna, Áo. Phương pháp 


8/28/2021, 7:26 PM 


3 công trình nghiên cứu ân tượng của học giả Việt năm 2017 | Dân trí https://dantri.com.vn/print-20180210094148452.htm 


2ofS 


giải mã sinh học tiên hóa của TS Minh là chương trình máy tính có tên “ModelFinder7 
sử dụng một thuật toán hiệu quả đê so sánh dữ liệu gen. 


Tìm hiểu về tiễn hóa là một trong các nên tảng cơ bản của sinh học cũng là lời giải đáp 
duy nhất về đa dạng sinh học trên trái đất. Ngày nay, người ta sử dụng sinh học phân tử 
để nghiên cứu về tiên hoá, ví dụ bằng cách so sánh các chuỗi DNA hoặc protein của 
các loài để tìm ra quá trình tiễn hóa của chúng (chăng hạn người, khi, chuột có quan hệ 
như thê nào). Rất nhiều chuyên gia đều đông ý rằng phương pháp phố biến hiện nay có 
thể không nắm bắt được độ phức tạp của sự tiến hóa các protein. Tuy nhiên, mức độ 
tính toán của các mô hình thực tê hơn đêu quá phức tạp. 


Nhóm nghiên cứu của TS Minh và các cộng sự đã giải quyết được vân đề đó bằng một 
thuật toán đột phá. Theo anh, nhóm đã đưa ra một mô hình mới không sử dụng bất kì 
một phân phôi xác suất nào và một phương pháp máy tính có tên “ModelFinder” giúp 
lựa chọn mô hình tốt nhất cho đữ liệu. 





Cấu trúc không gian ba chiêu của chuỗi protein huyết sắc tổ (Hemoglobin) ở người, trong đó các 


đoạn có tốc độ tiền hóa nhanh (màu đỏ) và chậm (màu vàng) được tính toàn bởi ModelFinder. 
TS Minh cho hay, sau khi phân tích lại khoảng 150 dữ liệu đã xuất bản trước đó, kết 
quả cho thây trên 90% đữ liệu mô hình mới tôt hơn mô hình cũ rât nhiêu và cũng dẫn 


đên cây tiên hóa khác. 


Phương pháp mới và hiệu quả nhằm giải mã sinh học tiễn hóa của TS. Bùi Quang 


8/28/2021, 7:26 PM 


3 công trình nghiên cứu ân tượng của học giả Việt năm 2017 | Dân trí https://dantri.com.vn/print-20180210094148452.htm 


Minh đã được xuất bản trên tạp chí khoa học uy tín thê giới Nature Methods. Đây là 
một tạp chí của hệ thông Nature, chuyên đăng các bài về phương pháp khoa học, có hệ 
sô ảnh hưởng (impact factor) 25. 


Giới chuyên gia nhận định, phương pháp mới sẽ giúp loài người tiên thêm một bước đê 
làm sáng tỏ các bí mật của tạo hóa và sự sông trên trái đât. 


TS. Minh cho hay, công cụ mới này sẽ có tác động lớn đên nhiêu lĩnh vực nghiên cứu, 
ví dụ sự tiên hóa của các mâm bệnh vi sinh vật hoặc sự phát tán của các loài gây hại. 


Nghiên cứu 3D của GS Toán học giới thiệu trên tạp chí số 1 thể giới ngành Đồ họa 


Công trình của GS. Toán học người Việt Vũ Thái Luân (ĐH Southern Methodist, 
Dallas, Texas, Mỹ) và các cộng sự đã công bồ trên tạp chí sô 1 ngành Đô họa máy tính. 
Hơn nữa, đây được chọn là một trong số ít các công trình tiêu biêu để báo cáo tại hội 
nghị lớn nhất thế giới về Đô họa máy tính và các kỹ thuật tương tác SIGGRAPH năm 
2017. 


Công trình mang tên “A stiffly accurate 1nteprator for elastodynamic problems”” (Tạm 
dịch: Một phương pháp chính xác cương cho các bài toán động lực học đàn hôi) ra đời 
vào tháng 7/2017. Nghiên cứu này đã ứng dụng Toán học để tạo nên bước tiên mới 
trong kỹ thuật làm phim hoạt hình 3D. 


kè Hà 
` 1<“ __ 
`. Ta ` "= 
Ƒ_ 1 
“sa t~ c¬ 
.* 
. _ 





Ỹ 

.* 

« 

— .Ắ% ` 

n......... 
1. v.. si 


TA, ~ Xây TH 
TS. Vũ Thái Luân (Giáo sư thỉnh giảng tại ĐH Southern Methodist, Mỹ) là đồng tác 
giả chính công trình nghiên cứu tạo bước tiễn mới trong kỹ thuật làm phim hoạt hình 
3D bằng nên tảng Toán học. 


: : * 
lu 
„. c 8 Â " 


Ý'Ị 
>«.ứ 





3ofS 8/28/2021, 7:26 PM 


3 công trình nghiên cứu ân tượng của học giả Việt năm 2017 | Dân trí https://dantri.com.vn/print-20180210094148452.htm 


4ofS 


Công trình này đã được công bố ở tạp chí xếp hạng số I ngành Đô họa máy tính, ACM 
Transactions on Graphics (TOG), hơn nữa được chọn là một trong SỐ Ít các công trình 
tiêu biểu đề báo cáo tại hội nghị lớn nhất thể ĐIỚI về Đồ họa máy tính và các kỹ thuật 
tương tác SIGGR.APH 2017. ĐH California (Hoa Kỳ) cũng đã đưa tin về công trình 
của GS.Luân. 


Đến với phìm hoạt hình 3D thời nay, bạn sẽ không khỏi trầm trô khen ngợi nghệ thuật 
bắt chước cuộc sông giông như thật một cách kinh ngạc. Vậy làm thê nào để các nhà 
làm phim có thể tạo ra các phim với hiệu ứng chuyên động 3D vô cùng chân thực như 
vậy? Câu trả lời đăng sau những thành quả công nghệ này, theo GS. Vũ Thái Luân năm 
một phân lớn ở Toán học. 


` À.J 
FŸY 111))8/1641000)1:310121)00)11Ä101831013/010/1/0)1)116120)1)/211 # là ty 


Dominik L. Michels, Vu Thai Luan, Mayya Tokman 





Clip mô phỏng chuyển động 3D mới của ŒS. Luân và cộng sự 


GS. Luân cho hay, phương pháp mô phỏng mới này có thể được ứng dụng trong sản 
xuất phim công nghiệp (ví dụ phim quảng cáo) và các phim hoạt hình 3D. Ưu điểm của 
phương pháp mới là thay vì máy tính phải xử lý qua nhiêu ngày thì nay có thê hoàn tât 
trong vòng ] hoặc vải gIỜ. 


Hơn nữa phương pháp này khá tông quát và có thể ứng dụng cho nhiêu lĩnh vực khác. 
Chăng hạn anh và cộng sự đang phát triển phương pháp này cho các hệ động lực học 
phân tử với ứng dụng trong công nghệ sinh học. 


Nhà khoa học có nghiên cứu độc lập đăng trên tạp chí hàng đầu về khoa học dữ 
liệu 


Lần đầu tiên, có một nhà khoa học người Việt, thực hiện công trình nghiên cứu hoàn 
toàn 100% tại Việt Nam, đứng tên một mình được công bô tại tạp chí Sclentific Data, 
một tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu thuộc danh mục xuất bản của Nature 
Research danh tiếng. 


Đó là công trình “Survey data on Vietnamese propensity to attend periodic general 


8/28/2021, 7:26 PM 


3 công trình nghiên cứu ân tượng của học giả Việt năm 2017 | Dân trí https://dantri.com.vn/print-20180210094148452.htm 


health examinations” (tạm dịch: Dữ liệu khảo sát về xu hướng khám bệnh tổng thê 
định kỳ của người Việt) do TS. Vương Quân Hoàng, nhà nghiên cứu đang làm việc tại 
Trung tâm Nghiên cứu xã hội Liên ngành, Trường Đại học Thành Tây công bỗ đầu 
tháng 10/2017 vừa qua. 





1S. Vương Quán Hoàng, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cưu xã hội Liên 


ngành, Trường Đại học Thành Táy. 


Nghiên cứu nảy tiên hành khảo sát phỏng vấn sâu 2.068 người trong giai đoạn từ tháng 
9 đến tháng 11/2016 tại địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận. 


Mục tiêu chính của nghiên cứu là xem xét mỗi quan hệ giữa thái độ và thói quen khám 
bệnh tổng thể định kỳ của người Việt so với các yếu tô thuộc về nhân khâu học như 
giới tính, độ tuôi, học vấn, việc có hay không đóng bảo hiểm xã hội, khả năng sử dụng 
thiết bị công nghệ, kỹ năng và ý thức sử dụng các dụng cụ thiết bị y tế... Nghiên cứu 
cũng khảo sát về quan điểm của người dân đôi với ảnh hưởng của thông tin họ thu 
được hàng ngày đến việc quyết định và hành vi sức khỏe định kỳ. Được biết, công 
trình mới công bồ này là công bố thứ 5 của TS. Vương Quân Hoàng từ dự án nghiên 
cứu y-xã hội tại Trường ĐH Thành Tây mà ông là trưởng nhóm. 


Lệ Thu 


Link nội dung: hftps://dantr1.com.vn/ø1ao-duc-huong-nghiep/3-cong-trinh-nghien-cuu- 
an-tuong-cua-hoc-g1a-vIiet-nam-2017-20180210094148452.htn 


5SofS 8/28/2021, 7:26 PM 


